Làm lại từ những thứ đơn giản nhất chuyện trò như lúc mới yêu
Tình mình như thứ nước hoa phảng phất nồng nàn như bát bún riêu
Này người yêu dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta
Thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc vì niềm đau ấy sẽ qua
Sẽ qua thôi những u buồn thế gian
Tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn
You're my ti ti tiny love
Baby you're my ti ti tiny love
You're my ti ti tiny love
Baby you're my time time timeless love
Một chiều ta đứng kế bên nhìn ngắm cuộc đời như những bức tranh
Dạo từng khu phố lúc xưa chìm đắm mà giờ sao thấy mới toanh
Đồng hồ nhanh quá mới đây mà hết đời người như những giấc mơ
Làm gì cho đáng để sau này vết lời mình như những ý thơ
Ý thơ trong những đau buồn thế gian
Tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn
You're my ti ti tiny love
Baby you're my ti ti tiny love
You're my ti ti tiny love
Baby you're my time time timeless love
I wanna love you till the end of time
Things gonna change but not my mind
I needed love just like I need you
I love you my tiny tiny baby blue